NGHI THỨC 
HH” ^ 


PHÁTT Đ/ 


's 
Thích Nhật Từ 


biên soạn 


NHÀ XUÁT BẢN HÒNG ĐỨC 


NGHI THỨC PHẬT ĐẢN 


TỦ SÁCH ĐẠO PHẬT NGÀY NAY 


Chủ nhiệm: 
TT. Thích Nhật Từ 
(ĐT: 0908.153.160; email: thichnhattu(@)gmail.com) 


Tủ sách Đạo Phật Ngày Nay do Thầy Thích Nhật Từ chủ biên 
bao gồm các Nghi thức tụng niệm thuần Việt và trên 200 đầu sách 
nghiên cứu và ứng dụng về Phật học, thuộc loại sách gối đầu 
giường cần thiết cho mọi đối tượng độc giả. 


Tủ sách Đạo Phật Ngày Nay đã xuất bản trên 100 CD về Đại 
tạng kinh Việt Nam và nhiều tác phẩm Phật học dưới dạng MP3. 
Đây là ấn bản đầu tiên trên thế giới về thể tài này. Tủ sách đã xuất 
bản hàng trăm sách nói Phật giáo, CD và VCD tân nhạc, cải lương 
và tiếng thơ Phật giáo. Ngoài ra còn có hàng ngàn VCD pháp thoại 
của Thầy Thích Nhật Từ và các vị pháp sư khác về nhiều chủ đề từ 
gia đình, xã hội đến đạo đức và tâm linh. 


Quỷ tác giả, dịch giả muốn xuất bản sách nghiên cứu và ứng 
dụng Phật học, quý Phật tử muốn ấn tổng kinh sách Phật giáo, các 
đại lÿ cần nhận sách phát hành, xin vui lòng liên hệ: 

© NHÀ SÁCH ĐẠO PHẬT NGÀY NAY 
Chùa Giác Ngộ, 92 Nguyễn Chí Thanh, P.3, Q.10, TP. Hồ Chí Minh 
ĐT: (028) 3839-4121; 3830-0805 
www.daophafngaynay.com | www.chuag1acngo.com 


TỦ SÁCH ĐẠO PHẬT NGÀY NAY 


THÍCH NHẬT TỪ 


biên soạn 


NGHI THỨC 
PHẬT ĐÀN 


(Tái bản lần 5) 


NHÀ XUẤT BẢN HỎNG ĐỨC 


MỤC LỤC 


lội 013101 1 sxisimenvisnolbsibsssesibaskudkdtintinassilkasavtorbkeebai vii 
Phần Dẫn Nhập 
1, GI]1C HỊ: LHIWDWTED 1áusv6sx6osx3astssdoasbibssbanbsfdoiiiexdiMliasksssbadvssit 
2. Tán Phật Và Đảnh Lễ Tam Bảo..............................-..- 
sac 010Ì. LTD suy 2ie122sdiifsisaslesdodideedba209052s964404)5.boxavS is 
4; HúU lMỚIIYEH | ID susss6sssyte2iseeSSenuasaltaasbleubiagmidae 
5: 1dñï LNfOTYD bi HILT.E HT Tsssssosakesdes2ystassisklesaslassu#saSnbAde 
Phần Chánh Kinh 
Thi Kệ Cuộc Đời Đức Phật........................--.-- +55 755cc 
Phần Hồi Hướng 
6. Kinh Tinh Hoa Trí Tuệ........................ -- 2 2- 252522 31 
TK T10 PT bác 1seiv bass sebolidtioanoesalinirae 33 
§. Xướng Lễ Cuộc Đời Đức Phật........................---- - -- 34 
0/;88*Ÿ Tái 01m 9210057727877... 37 
9b. Sám Khánh Đản ..........................-2- 5c ©5252 2c<cvszsecrsee 4I 
10. Mười Nguyện Phổ Hiền ........................-- 2-25 se 55+: 43 
11. Hồi Hướng Công Đức ......................-- 2: 2©5c+szccszsecxet 44 
12. Lời Nguyện Cuối.......................-.- --2- 2-52 e+ccxzcrerxerxet 45 


13. Đảnh Lễ Ba Ngôi Báu............................---- 55555255: 47 


LỜI NÓI ĐẦU 


1. VÀI NÉT VỀ ĐỨC PHẬT 


Từ “Phật” trong âm Hán Việt là từ viết tắt từ chữ Phật-đà, 
được phiên âm từ chữ “Buddha” của tiếng Pali và Sanskit, vốn 
là danh từ chung chỉ cho bậc đã giác ngộ hoàn toàn, mà người 
Việt Nam từ xa xưa đã đọc chuẩn là “Bụt”. 


Quê hương của Ngài là tiểu bang Thích-ca (Sakya), một 
trong mười sáu nước liên bang Ấn Độ thời cô đại. Kinh đô của 
đất nước nhỏ là vương thành Ca-tỳ-la-vệ (Kapilavatthu), nằm 
đọc theo bờ sông Rohimi, chạy dải theo chân Hy mã lạp sơn, 
nay thuộc về vùng Terai của nước Nepal. 

Đức Phật, người đã khai mở và giới thiệu con đường tuệ 
giác vốn là thái tử Cồ-đàm (Gotama) Tắt-đạt-đa (Siddhattha), 
con của vua Tịnh Phạn (Suddhodana), và hoàng hậu Ma Gia 
(Mâyâ), sanh vào ngày trăng tròn tháng Vesak, nhằm ngày 
rằm tháng 4, năm 624 TTL. Vua và hoàng hậu đều là những 
người nhân đức, trị vì muôn dân bằng con đường đạo đức. 


Như nhiệm vụ chu toàn trong việc hiến tặng cho đời một 
con người siêu phàm, Mẹ của Ngài đã qua đời bảy ngày sau 
khi hạ sinh ra Ngài. Em của hoàng hậu là bà Ma-ha Ba-xà- 
ba-đề (mahâpaJâpatI) đã thay người quá cô nuôi dưỡng. thái 
tử với tư cách kế mâu. Khi còn trẻ, Ngài là một thái tử tuần tú 
và thông minh xuất chúng. Văn chương và võ nghệ đều tỉnh 
thông hơn người. 


viii °NGHI THỨC PHẬT ĐÁN 


Tin mừng thái tử ra đời, vua Tịnh Phạn đã có người xứng 
đáng kế nghiệp chăng mấy chốc vang khắp xứ. Nồi tiếng nhất 
trong số các đạo sĩ tiên tri và giỏi về nhân tướng học là đạo 
sĩ A-tư-đà (Asita) đã tìm đến hoàng cung, xem tướng thái tử. 
Nhìn thấy những tướng đặc biệt nơi thái tử, đạo sĩ mừng rỡ, 
rồi lại buồn khóc. Được hỏi duyên cớ, vị đạo sĩ thưa: “Thái tử 
là bậc xuất chúng. Nếu chịu nối nghiệp cha sẽ trở thành bậc 
đại minh vương (cakkavattin), thống nhiếp thiên hạ bằng đạo 
đức. Nếu chọn con đường tâm linh sẽ trở thành bậc thầy vĩ đại 
nhất trong loài người. Tôi mừng vì có một bậc siêu phàm ra 
đời. Tôi buôn vì tuổi già tôi không thể sống tới ngày đó để học 
được đạo lý cao siêu. 

Đức Phật đã được tôn xưng là “Bậc thánh minh triết (munI 
= mâu-m) của dân tộc Thích-ca (sakya).” Danh hiệu “Thích- 
ca-mâu-ni” bắt đầu xuất hiện từ đó. Đối với các vị Sa-môn 
và Bà-la-môn, hai hình thái tôn giáo đối lập về ý thức hệ tu 
tập, đức Phật được biết đến qua danh hiệu “Sa-môn Cồ-đàm.” 
Đối với những người đi theo dấu chân tỉnh thức của Ngài, 
đức Phật được biết đến qua danh hiệu “Thế Tôn” bậc được cả 
thế giới tôn kính, bậc khả kính trong đời. Trong thực tế, Ngài 
được gọi nôm-na là đức Phật Thích-ca hay đức Phật TÔ 


Sau khi trở thành bậc tuệ giác, đức Phật Gotama thuyết 
pháp lần đầu tiên cho năm anh em đồng tu của Ngài tại vườn 
Nai, nay là Sarnath. Từ ngày ấy, theo Nam tông, Ngài giáo 
hóa suốt 45 năm, theo Bắc tông 49 năm, không mệt mỏi. Đối 
tượng thính chúng của Ngài rất đa dạng, bao gồm mọi tầng lớp 
xã hội, nam nữ, già trẻ, mọi sắc tộc màu đa, từ nĐười cao sang 
đến kẻ hạ tiện, từ thương gia đến hành khát, từ người thánh 
thiện đến kẻ cướp đường, hoàn toàn không hề có tâm phân 
biệt đối xử. Nhờ đó, an lạc và hạnh phúc đã có mặt ở mọi nơi. 
Năm 80 tuổi đức Phật qua đời ở Kusinàrà (Câu-thi-na, nay 


LỜI NÓI ĐẦU * Ïx 


thuộc bang Uttar (Pradesh), để tiếp tục hành trình hóa độ ở 
các hành tinh khác. 


2. VÀI NÉT VỀ NGHI THỨC 


Quyền nghi thức này được biên soạn hoàn tất năm 1994, 
được thọ trì tại chùa Giác Ngộ từ dạo đó. Nhưng cho đến năm 
2006, nghi thức mới chính thức được xuất bản, sau khi đã 
được hiệu chính. 


Mặc dù gọi là nghi thức Phật đản, nghi thức này có thể sử 
dụng cho các khóa lễ tưởng niệm đức Phật thành đạo, chuyền 
pháp luân và niết-bàn. Theo Nam tông, đức Phật sinh vào ngày 
rằm tháng 4. Ngày này được gọi là ngày tam hợp, vì theo văn 
hệ Pali, đức Phật đản sinh, thành đạo và vô dư niết-bàn cùng 
ngày rắm tháng Vesak, tương đương rằm tháng 4 AL. Theo 
Bắc tông , đức Phật đản sinh vào ngày mùng § tháng 4, thành 
đạo ngày mùng 8 tháng 12 và nhập niết-bàn ngày 15 tháng 2. 


Nghi thức gồm có ba phần. Phần nghi thức dẫn nhập mang 
tính hành trì tôn giáo, thể hiện lòng tôn kính Phật, Pháp và Tăng. 


Phần chánh kinh là thi kệ về cuộc đời đức Phật, vốn là bài 
đầu tiên trong quyên Kinh Tựng Hằng Ngày do chúng tôi biên 
tập và xuất bản năm 1994, theo sau đó là 48 bài kinh căn bản 
của hai truyền thống Nam tông và Bắc tông. Thi kệ này do 
cư sĩ Phan Khắc Nhượng diễn thơ dựa vào tác phẩm Tiểu Sử 
Đức Phật Thích-ca Mâu-ni trong Phật học phổ thông của HT. 
Thích Thiện Hoa, có tham khảo tác phẩm lịch sử Đức Phật 
Thích-ca của HT. Thích Minh Châu. Nguyên tác thi kệ gồm 
hơn 900 câu, soạn giả đã tỉnh lược một phần nữa, nhuận thơ 
và hiệu đính tư tưởng giáo lý và các sự kiện lịch sử theo truyền 
thống Đại thừa, có đối chiếu với các tài liệu về cuộc đời đức 
Phật trong kinh điển Nam tông. Mục đích làm ngắn gọn là để 


x *NGHI THỨC PHẬT ĐẢN 


giúp cho người đọc tụng nhanh chóng hiểu được cuộc đời của 
Phật và những đóng góp của Ngài cho nhân loại. 


Thi kệ chia làm ba phần chính. Phần thứ nhất miêu tả sự 
đản sinh, dòng họ gia thế của đức Phật, trình bày tài đức siêu 
quần của Ngài, đời sống vương giả vợ đẹp con xinh không thê 
kềm chân Ngài trước lý tưởng xuất gia, cầu quả vị giác ngộ 
giải thoát. Phần thứ hai trình bày ý chí xuất trần của Phật, trải 
qua sáu năm khổ hạnh rừng sâu, tu tập tất cả các pháp môn 
nôi tiếng lúc bấy giờ. Ngài đã chóng chứng ngộ các pháp tu 
đó nhưng rồi Ngài nhận ra rằng các pháp này chưa đưa đến 
giải thoát thật sự. Cuối cùng Ngài từ bỏ khổ hạnh, chuyên tâm 
thiền định, quán lý Duyên Khởi và Trung Đạo mà thành Phật. 
Phần thứ ba nói về sự nghiệp hoằng pháp lợi sanh của Phật 
trong suốt 40 năm, bao gồm sự hóa độ theo căn cơ thứ lớp, vận 
dụng nhiều phương tiện, và độ tất cả những người hữu duyên với 
tỉnh thần bình đăng. Bài thi kệ kết thúc bằng cách nhắc lại những 
lời giáo huân sau cùng của Phật trước khi Ngài Niết-bàn vô dư. 


Phần sám nguyện và hồi hướng, ngoài các bài sám nguyện 
ca ngợi cuộc đời đức Phật là bài kệ tắm Phật và theo sau là 
xướng lễ cuộc đời của Ngài. Bài kệ tắm Phật thường được sử 
dụng trong nghi thức Phật đản, thường được kéo dài một tuần 
lễ tại các chùa Bắc tông Việt Nam. 


Đề đánh dấu sự kiện trọng đại về sự ra đời của đức Phật, 
người ta đã lật ngửa lên những gì bị úp xuống, dựng đứng lại 
những gì bị ngã xuông, đem ánh sáng vào trong bóng tối, tuần 
lễ Phật đản được diễn ra từ ngày đản sinh theo Bắc tông và 
kết thúc vào ngày đản sinh theo Nam tông. Đây là sự tôn vinh 
chỉ có trong các chùa theo Bắc tông Việt Nam. Phần xướng lễ 
cuộc đời đức Phật sẽ giúp người đọc ôn lại một cách bao quát 
các mẫu chốt quan trọng trong cuộc đời hoằng hóa của Phật, 
sau khi đọc qua phần thi kệ. 


LỜI NÓI ĐẦU * xỉ 


Mục đích của nghi thức sử thi này là giúp người đọc tụng 
ôn lại cuộc đời và sự nghiệp hoăng pháp độ sanh của Phật 
trước khi đi vào các giáo pháp căn bản mà Ngài đã dạy trong 
48 bài kinh tiệp theo sau trong nghỉ thức Kinh Tụng Hàng 
Ngày. Nhờ vậy, người đọc tụng và thọ trì kinh điên có thê phát 
lòng tôn kính đôi với Phật và giáo pháp cao thượng của Ngài. 

Bao nhiêu công đức có được từ việc xuất bản nghỉ thức này 
xin hôi hướngđên tât cả mọi người và muôn loài. 

Giác Ngô, rằm tháng 7 (nhuân) 2006 
Kính cần 
Thích Nhật Từ 


1.NGUYỆN HƯƠNG 
(Chủ lễ quì ngay thăng, dâng ba nén hương lên ngang trán 
và xướng bài Nguyện Hương. Đại chúng mặc niệm và quán 
tưởng theo lời Nguyện) 


Nam-mô Bồn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật. O 
Nguyện đem lòng thành kính 
Gởi theo đảm mây hương 
Phưởng phất khắp mười phương 
Cúng dường ngôi Tam Bảo 
Thệ trọn đời giữ đạo 
Theo tự tánh làm lành 
Cùng pháp giới chúng sanh 
Cầu Phật thương gia hộ: 
Tâm bô đề kiên cô 
Chí tu học vững bên 
Xa bể khổ nguồn mê 
Chóng quay về bờ giác. O 
Dung nhan Thế Tôn như vằng nhật nguyệt 
Lại như mặt trời phóng quang minh 
Hào quang trí tuệ chiếu muôn nơi 
Hỷ xả từ bi truyền khắp chốn. 
Thế Tôn đức tướng vô tận 
Tán thán muôn kiếp không cùng. 


2 *NGHI THỨC PHẬT ĐẢN 


Chúng con ở đạo tràng Giác Ngộ, nhân 
ngày Phật đản, cung kính quì trước chánh 
điện, chiêm ngưỡng bảo tướng đức Phật 
sơ sanh, lạy mừng kim thân của đức Từ 
phụ, tán dương công đức bậc thây ba cõi, 
xưng tụng hông danh bậc giác ngộ của 
muôn loài. Chúng con nguyện: chánh 
pháp được lan truyền khắp chốn; lời Phật 
dạy được phố biên muôn nơi; người người 
từ bỏ tham giận, s1, mê; tưới tâm từ bị, 
hạnh phúc; làm lành lánh dữ, thương yêu 
đùm bọc lẫn nhau; thế giới dứt nghiệp 
binh đao; muôn loài an vui giải thoát. O 

Lại nguyện đời đời kiếp kiếp thường 
làm bà con Phật pháp, quyến thuộc từ bị, 
hộ trì Tam Bảo ở mãi thế gian, sống trọn 
đời trong an vui, tự tại. Từ nay, sạch hết 
não phiên, thoát vòng mê muội. Nguyện 
cùng pháp giới chúng sanh đều chứng 
thành quả Phật. O 

Nam-mô Hương Cúng Dường Bồ-tát 

Ma-ha-tát. (3 làn) QOO 


(Chủ lễ xá 3 xá rồi cắm nhang vào lư hương) 


PHẢN DẪN NHẠP * 3 


2. TÁN PHẬT VÀ ĐẢNH LỄ TAM BẢO 
(Đại chúng đứng chắp tay, cung kính hướng về Phật, xướng lạy) 
Đắng Pháp Vương vô thượng, 
Ba cõi chẳng ai bằng, 
Thầy dạy khắp trời người, 
Cha lành chung bốn loài. 
Nay con nguyện quy y, 
Diệt trừ vô lượng tội, 
Dâng lên lời tán thán, 
Ức kiếp vẫn không cùng. (1 xá) Q 
Phật là đẳng giác ngộ mình 
Độ người thoát khỏi tử sinh bao đời 
Từ bị, trí tuệ rạng ngời 
Là thầy ba cõi trời người xưa nay. 
Chí tâm đảnh lễ tất cả Đức Phật ba đời 
thường trú trong mười phương. (1Iay)O 
Pháp là phương thuốc diệu thay, 
Chữa lành bệnh khô bao loài chúng sanh, 
Như vâng trăng sáng lung linh, 
Soi đường ra khỏi u minh mê mờ. 


4 *NGHI THỨC PHẬT ĐẢN 


Chí tâm đảnh lễ tất cả Tôn Pháp ba đời 
thường trú trong mười phương.  (1lay) Q 

Tang là những bậc chân tu, 

Biêt đời huyện mộng, giã từ ra ổi, 

Thâm nhuân trí tuệ, từ b1, 

Độ đời thoát khỏi tham... si khô sâu. 
Chí tâm đảnh lễ tất cả Hiền Thánh Tăng 
ba đời thường trú trong mười phương. 

(1y) QOO 


3. TẤN HƯƠNG 
(Đại chúng ngồi thăng lưng theo tư thế hoa sen. Duy na và 
Duyệt Chúng khai chuông mõ. Từ đây trở đi, chủ lễ xướng và 
đại chúng cùng tụng theo) 


Lò hương vừa bén chiên đàn 
Tỏa xông pháp giới đạo tràng mười phương 
Hiện thành mây báu cát tường 
Xin Phật chứng giám tâm hương chí thành 
Pháp thân các Phật tịnh thanh 
Chứng minh hương nguyện, phước lành 
rưới ban. 
Nam-mô Hương Vân Cái Bỏ-tát. siàn OOO 


PHẢN DẪN NHẬP * 5 
4. PHÁT NGUYỆN TRÌ KINH 
Lạy đắng Thầy ba cõi, 
Quy mạng Phật mười phương. 
Nay con phát nguyện lớn, 
Thọ trì tạng Pháp Bảo, 
Trên đền bốn ơn nặng, 
Dưới cứu khổ ba đường. 
Nguyện cho người thấy nghe 
Đều phát tâm bô-đè, 


Sống an vui giải thoát. O 
Nam-mô Bồn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật. 
(3làn) QOO 


5. TẤN DƯƠNG GIÁO PHÁP 
Pháp Phật cao siêu, lý rộng sâu, 
Trăm ngàn muôn kiêp khó tìm câu, 
Nay con gặp được xIn trì tụng, 
Nguyện hiêu chân kinh nghĩa nhiệm mâu. 
Nam-mô Khai Pháp Tạng Bô-tát (sIàn) O 


+ 


THỊ KỆ CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT 
Phật sanh tại Ca-ty-la-vệ, 
Nay thuộc về lãnh thô Nê-pal, 
Tuyết sơn cao ngât mây ngàn, 
Xuân về trong cảnh giang san tươi hông. O 


Khắp cả nước đơm bông kết lá, 
Dân chúng hâu như đã thuần lương, 
Đức vua TỊnh-phạn đường đường, 
Trị vì vương quốc thời đang thái bình. 
Cả đất nước yên lành rất đỗi, 
Vua thuộc về dòng dõi Thích-ca, 
Đức bà hoàng hậu Ma-da, 
Thuộc hàng quyên quý trải qua bao đời. 
Cả hai vị là người thiện nghiệp, 
Có nhân lành, nhiêu kiếp tu hành. 
Cả hai đức hạnh xứng danh, 

Vào hàng cha mẹ muôn nghìn lê dân. 
Nhân vào dịp kinh thành có lễ, 
Vua tôi cùng hội để vui ca, 


8 *NGHI THỨC PHẬT ĐẢN 


Bấy giờ hoàng hậu Ma-da, 

Vừa lên dâng lễ hương hoa điện thờ. 
Trước ngọ môn xong giờ bố thí, 
Hoàng hậu về ngơi nghỉ trong cung, 
Bỗng mơ voi trắng trên không, 
Sáu ngà trăng toát từ hông đi vào. 
Bà đem điều chiêm bao vừa đặng 
Kế thánh hoàng Tịnh-phạn cùng nghe, 
Đức vua an ủi vỗ về, 

Lệnh truyền gọi kẻ tiên tri luận bàn. O 
Răng: Hoàng hậu sinh hàng con quý, 
Tài sức cao đức trí vẹn toàn, 

Đức vua mừng rỡ vô vàn, 

Vì chưng có kẻ đảm đang ngôi trời. 
Rắm tháng tư trăng tròn vừa đến, 
Lâm-tì-ni thượng uyên xinh tươi, 
Trong khi hoàng hậu dạo chơi, 
Bỗng nghe hoa ngát hương trời Vô Ưu. 
Đưa tay phải nâng niu định ngắt, 
Thái tử liền bất giác giáng sinh, 
Bấy giờ khắp chỗn kinh thành, 
Bỗng nhiên khí hậu mát lành hắn ra. O 


THỊ KỆ CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT * 9 


Muôn cây cỏ đơm hoa kết trái, 
Nước sông nguồn bỗng thấy cao thêm, 
Không trung chim hót vang rên, 
Hào quang tỏa sáng khắp miễn mười 

phương. 
Vua Tịnh-phạn vô cùng vuI sướng, 
Mời tiên tri xem tướng kỳ tài, 
A-tư-đà đoán tương lai, 

Răng: “Người tướng tốt băm hai đủ đầy.” O 
Thái tử đủ đức tài bậc thánh, 
Nhưng đức vua chăng muốn chút nảo, 
Chỉ vì như vậy mai sau, 

Ai người kế vị vua trao ngôi trời. 
Vua Tịnh-phạn muốn đời định mệnh, 
Nên Thánh Hoàng quyết định đặt tên, 
S1-đạt-ta nghĩa nói lên, 

Là người thành đạt ngôi trên vững vàng. 
Cái ngôi vị thánh hoàng ám chỉ, 

Là ngôi trời cai trị muôn dân, 

Đâu ngờ ngôi vị thánh nhân, 

Lại là ngôi Phật xuất trần xưa nay. O 


10 °NGHI THỨC PHẬT ĐẢN 


Riêng hoàng hậu sau ngày sinh nở, 
Chỉ bảy ngày sống ở trần gian, 
Nghĩ mình nhiệm vụ chu toàn, 

Không còn nghiệp báo buộc ràng trầm luân. 
Sau khi trút sắc thân bốn đại, 
Bà vãng sanh về lại cõi trời, 
Cõi trời Đao-lợi yên vuI, 
Tâm hôn trong sạch sống đời thanh cao. O 
3k 3£ 3k 
Vua Tịnh-phạn liền trao thái tử, 
Gô-ta-mI gìn giữ dưỡng nuôi, 
Mỗi ngày một lớn khôn rồi, 
Thân hình diện mạo ra người khôi ngô. 
Tài năng cũng cơ hồ bộc lộ, 

Sức khỏe tốt, đức độ hơn nØƯỜI, 
Thông minh trí tuệ tuyệt vời, 
Nghề văn nghiệp võ học thời tinh thông. 
Thời gian ngắn đã hơn thầy dạy, 
Nên nhiều thầy e ngại cáo lu, 

Dù thây giỏi nhất được mời, 

Chỉ thời gian ngăn là thôi sạch nghẻ. 


THỊ KỆ CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT * 11 


Mặc dầu đã cực kỳ quyền quý, 
Là đương kim kế vị ngai vàng: 
Dù là thái tử cao sang, 
Không hề ngạo mạn huênh hoang khinh 
người. O 
Vì lẽ ấy vua tôi yêu quý, 
Thần dân đều nề vị tôn vinh; 
Càng yêu càng quý con mình, 
Vua cha càng thấy sự tình lo âu. 
Sợ cái cảnh mai sau thái tử, 
Sẽ thành người tu sĩ xuất gia, 
Đề thành vị Phật như là, 
Những lời tiên đoán của A-tư-đà. 
Nhất là thấy dân dà khôn lớn, 
Thái tử thường lắng lặng trầm tư; 
Ít khi cười nói vô tư, 
Ít khi vui vẻ giống như thiếu thời. O 
Lòng lo sợ những lời tiên đoán, 
Sẽ đến hồi linh ứng tương lai, 
Vua cha dùng kế trong ngoài, 


12 *NGHI THỨC PHẬT ĐẢN 


Truyền xây cung điện lâu đải ba nơi. 
Đề thái tử vui đời tráng lệ, 
Tạo tưng bừng như lễ quanh năm, 
Bao nhiêu mỹ nữ cung tần, 

Chỉ mong thái tử muôn phân thảnh thơi. 
Chọn cho con được người nhan sắc, 
Con gái vua Thiện Giác nhân hòa, 
Nàng là công chúa tiên sa, 
Da-du-đà-la hiền hòa đoan trang. 
Nàng nỗi tiếng ngàn vàng nhân đức, 
Vua dọn đường gia thất cho con, 
Những mong hạnh phúc hôn nhân, 
Vợ con phú quý cầm chân được Ngài. 
Sống giữa cảnh vui vầy Vương giả, 
Sự vinh hoa hơn cả trần đời 
Lòng Ngài nặng tríu đêm ngày, 
Cho răng hạnh phúc trần ai vô thường. O 
3k 3£ sk 

Nhân dịp hôm “Hạ Điển” lễ lớn, 
Thái tử theo vua hướng ra đồng, 
Mùa xuân quang cảnh tưng bừng. 


THỊ KỆ CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT * 13 


Muôn dân vui vẻ tập trung cấy cảy. 
Nhìn cảnh vật phô bày xanh tốt, 
Cảnh xuân về chim hót hoa tươi, 

Bầu trời quang đãng rạng ngời, 

G1ó xuân phơi phới nơi nơi hữu tình. 
Giữa khung cảnh thanh bình an lạc, 
Với tâm hôn soi xét nhân gian, 

Đời đây cảnh khô trái ngang, 

Vô thường, vô ngã tiềm tàng thương đau. O 


Đời chăng phải đẹp mảu tươi sắc, 
Như thoảng qua ánh mắt muôn người, 
Nông dân lao khổ dưới trời, 

Trâu bò quân quật thay người gian lao. 
Đề đổi lấy bó rau bát gạo, 

Đời lắm điều trở tráo bi ai, 

Ngài nhận thấy rõ ràng sáng tỏ, 
Đời vốn là bề khổ bao la, 

Một hôm xin phép vua cha, 

Ra thành quanh quần dạo qua một vòng. 

O 


14 »*NGHI THỨC PHẬT ĐẢN 
Đến cửa Đông thấy người giả cả, 
Đứng bên đường. mệt lả còng lưng, 
Mắt lòa tai điếc ngập ngừng, 


Chống đi từng bước xem chừng muốn xiêu. 
O 


Đến cửa Nam gặp điều trước mắt, 
Thấy một người bệnh tật thương đau, 
Nhìn người rên siết lệ trào, 

Xót lòng, thái tử mày chau thương tình. O 


Ra cửa Tây lại nhìn người chết, 
Xác bên đường nhê nhết tanh hôi, 
Ruôi bu kiến đậu nặc mùi, 

Xác sình gớm ghiếc giữa người lại qua. O 
Ba cảnh khổ như già bệnh chết, 
Cùng cảnh tình thê thiết tranh nhau, 
Mà Ngài được thấy không lâu, 

Ghi vào tâm trí, hắn sâu đáy lòng.  O 


Một hôm khác ra vùng cửa Bắc, 
Thây một người dáng dâp trang nghiêm, 


THỊ KỆ CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT * 15 


Bên đường cất bước lặng yên, 
Sống đời ấn sĩ an nhiên thanh nhàn. 
Ngài bước lại, ôn tồn thăm hỏi, 
Rằng: “Tu hành là bởi lẽ chị, 

Việc này lợi lạc được gì, 

Xin người lượng thứ từ bị đáp lời.” 
“Rằng mục đích của người tu tập, 
Là mong lìa trói buộc nhân gian; 
Diệt tan phiên não buộc ràng, 

Khi thành Chánh Giác quyết tâm độ đời.” 

O 
Mấy câu nói đáp lời Thái tử, 
Gợi đúng điều ấp ủ bẩy lâu, 

Đúng vào hoài bão đêm ngày, 
Như vừa mở mắt nên ngài ung dung. 
Về hoàng cung tâu cùng Thánh Thượng. 
Xin đức vua ban lượng hải hà, 

Cho Ngài được phép xuất gia, 
Nhưng vua Tịnh-phạn xót xa chối từ. O 


Ngài đề nghị nếu như bốn việc, 
Mà Thánh Hoàng giải quyêt được cho, 


16 * NGHI THỨC PHẬT ĐẢN 
Thì Ngài bỏ ý đi tu, 
Vui lòng ở lại nhân từ trị dân. 
“Một là được sắc thân trẻ mãi, 
Hai là thân không bệnh không đau, 
Ba là sự chết không vào, 
Bồn là phiên não khô đau không còn.” 
Bốn việc ấy vô cùng gian khó, 
Bởi xưa nay đã có bao giờ, 
Vua cha bồi rồi thân thờ, 
Không sao giải đáp cho vừa lòng con. O 
3k 3£ 3k 
Khi biết rõ con mình nghiêm chỉnh, 
Nói ra lời ý định xuất trần, 
Đức vua tìm cách cản ngăn, 

C1ữ cho thái tử đừng năng ra ngoài. 
Để trong cung cho Ngài vui thỏa, 
Nhưng chăng øì khây khỏa cho nguôi, 
Một khi Ngài quyết chí rồi, 

Trên đời không thể có người giữ chân. O 
Giữa hoàng thành cung tần mỹ nữ, 
Quân lính tuần canh giữ ngoài trong, 


THỊ KỆ CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT * 17 


Sau cơn vui vẻ tiệc tùng, 

Mọi người mê mệt đã cùng ngủ say. 
Thái tử quyết ra ngoài cung câm, 
Thoát khỏi vòng vương vân vợ con, 
Giã từ đời sống vàng son 
Cùng hâu Sa-nặc đi chung ra ngoài. O 

Đêm mùng tám tháng hai sao kín, 
Ngài mới vừa mười chín tuổi xanh, 
Thầy trò phi ngựa vượt thành, 

Vội vàng giục giã băng mình trong đêm. 
Đã xa cảnh phôn vinh vương giả, 
Thái tử vào núi thắm rừng sâu, 
Dốc lòng cầu đạo nhiệm mẫu, 

Tìm đường thoát khỏi khô đau buộc ràng. 
Ngài cầu học hai thiền sắc giới 
Không sở hữu, Không cảm giác sáng ra 
A-la-ra và Út-đa-ca 
Phải đều thừa nhận Thích-ca bằng mình. 

O 
Nhưng thái tử nhận chân ra được 
Hai thiền này khó vượt khổ đau. 


18 *NGHI THỨC PHẬT ĐẢN 


Quyết từ bỏ, vào rừng sâu, 
Sáu năm khổ hạnh dãi dầu tuyết sương. 
Ngài nghiên ngẫm con đường giải thoát, 
Chăng một điều chi khác để tâm, 
Đêm ngày bỏ ngủ quên ăn, 
Một hôm kiệt sức ngã lăn bên rừng. 
Người chăn cừu bỗng dưng qua đấy, 
Thấy thương tình, sữa lây hiến dâng, 
Tỉnh ra, Ngài tỏ lẽ răng, 
Muốn tu phải giữ sắc thân của mình. 
Thân khỏe mạnh tinh thần minh mẫn 
Thân yếu gây đạo chăng thành đâu, 
Một khi sức lực dôi dào, 


Giúp tâm vượt thoát trần lao muộn phiên. 
O 


Ngài thấy rõ khổ hành vô hiệu, 
Khuyên đồng tu nên hiểu dừng đi, 
Pháp môn khổ hạnh chấp nê, 

Trói chân bao kẻ u mê lầm đường. 
Người tu tập phải nương Trung Đạo, 
Không lụy dục, không bạo ngược thân 


THỊ KỆ CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT * 19 


Uống ăn ngơi nghỉ cân phân 
Con đường tuệ giác tỏ dần trong tâm. O 
Dưới Bồ-đề quyết chí thiền hành, 
Nếu như đạo cả chưa thành, 
Xương tan thịt nát mặc tình không đi. 
Ngài chuyên nhất hành trì chánh định, 
Tánh chân thường thanh tịnh bản tâm, 
Đột nhiên đại ngộ cõi lòng, 
Bao nhiêu kiếp trước thảy đồng sáng ra. O 
Sanh tử trí rõ qua bao cõi, 
Quá khứ từng trôi nồi bao nơi, 
Nửa đêm sáng được mắt trời, 
Tỏ tường muôn sự bao thời gần xa. 
Rõ bản thê người, ta, vũ trụ, 
Đến đầu hôm chứng “lậu tận thông,” 
Diệt trừ ba độc buộc ràng, 
Não phiền lậu hoặc tiêu tan hết liên. O 
3k 3£ 3k 
Bậc Toàn Giác như ngôi trên núi, 
Nhìn thây đời bên dưới trầm luân, 


20 ° NGHI THỨC PHẬT ĐẢN 


Chúng sinh chìm đắm ái tham, 
Hận thù ngu muội, phá tan tâm lành. 
Phật đản sinh để hành đại nguyện, 
Độ chúng sanh phương tiện, thần thông, 
Từ bi trí tuệ không cùng, 

Giúp cho tất cả tâm đồng Như Lai. 
Bốn ơn nặng ở đời quyết trả, 
Dưới ba đường cứu khổ trầm luân, 
Như Lai quyết ở trần gian, 
Chuyên xe chánh pháp, mở tâm muôn 

loài! O 
3k 3£ 3k 
Dùng phương tiện độ đời trình tự, 
Với mỗi người tùy sự căn cơ, 
Thoạt tiên độ bạn cùng tu, 

Đó là nhóm Kiều-trầằn-như năm người. 
Bốn chân lý rạng ngời công bó, 
Một là đời vốn có khô đau, 
Sinh-già-bệnh-chết bấy lâu, 

Đời là bê khô vây bao trùng trùng. 
Hai là hiểu nguyên nhân gây tạo, 


THỊ KỆ CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT * 21 


Ái tham, phiền não nhân gian, 
Ba là hết khổ, Niễt-bàn, 

Bồn là cách thoát buộc ràng khổ đau. 
Đường chân chính gồm thâu tám nhánh, 
Để viên thành quả thánh vô sanh, 

Vô sanh bất diệt đạo thành, 

Ra ngoài khổ não tử sanh luânhỗồi. O 


Năm vị này giác ngộ nhân duyên, 
Trở thành đệ tử đầu tiên, 
Xa gần khắp nẻo Phật truyền pháp âm. 
Bà-la-môn, năm lăm vị ngộ, 

Hợp lại cùng năm vị trước tiên, 
Trở thành sáu chục thiện hiên, 
Hành trì giới luật, giữ gìn không sai. O 
Các vị này được Ngài chỉ giáo, 
Dắn thân đi truyền đạo nơi nơi, 

Đi vào những chốn xa xôi, 

Cho người sáng tỏ, cho đời hết mê. 
Phật hóa độ anh em Ca-diếp, 

Dẫn hơn ngàn đệ tử quy y, 


22 » NGHI THỨC PHẬT ĐẢN 


Nhớ lời ước hẹn khi đi, 

Ngài về Vương Xá độ trì đức vua. 
Sự ước nguyện hôm xưa đã thỏa, 
Vua cất liền Tịnh Xá Trúc Lâm, 

Xây tôi thỉnh Phật, chư tăng, 
Làm nơi thuyết pháp xuất trần độ sanh. 
3k 3£ 3k 
Thành Xá-vệ: lộ trình đức Phật, 
Nơi vua Ba-tư-nặc đương thời, 
Nhân duyên hội độ một người, 
Là ông Tu-đạt đức ngời, trí cao. 
Vốn quyền quý lòng giàu bố thí, 
Thường giúp người cùng thế cô đơn, 
Nên người hay gọi tên ông, 

Là Cấp Cô Độc lông trong ý này. 
Vốn có lòng kính tin trọng Phật, 

Chăng tiếc chi vàng bạc của tiền, 
Quyết lòng mua cả khuôn viên, 

Kỳ-đà thái tử dâng lên cúng dường: 
Phật hoan hý tán dương đến ở, 
Với ngàn hai trăm rưỡi tỳ-kheo; 


THỊ KỆ CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT * 23 


Lẽ này chôn ấy thường kêu, 
Vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà. 
Trúc Lâm ấy Phật-đà cư ngụ, 
Nơi chúng tăng làm chỗ tu hành, 
Là nơi thuyết pháp độ sanh, 

Là nơi chúng thánh thực hành đại bi. O 
3k 3£ 3k 
Nghe vua cha đến kỳ bệnh nặng, 
Phật xa từ muôn dặm về thăm, 
Bên giường thây. mặt phụ thân, 
Nét buồn ân khuất sắc thần kém xinh. 
Phật thuyết giảng bài kinh Bát-nhã, 
Lẽ vô thường, vô ngã, khô đau; 
Nghe rồi khô não sạch làu, 

Tâm thông trí giác, ngộ liên Vô sanh. 
Rồi thanh thản bỏ thân đã mục, 
Không còn mang một chút vẫn vương, 
Ngay sau cái chết phụ vương, 

Mẹ nuôi đức Phật vui đường xuất gia. 
Sau đó, La-hầu-la con Phật 
Cũng quyết tâm theo Phật xuất gia, 


24 ° NGHI THỨC PHẬT ĐẢN 


Vợ ngài: Da-du-đà-la 
Bỏ đời phú quý, làm Tỳ-kheo-m. O 
Đức Phật đã tùy duyên phổ độ, 
Biết bao nØƯỜi tuân tự căn cơ, 
Người thân cùng với kẻ sơ, 
Kẻ thì giải thoát, người thì lạc an. O 
3k 3£ sk 
Tùy phương tiện thực hành cảm hóa, 
Dẫn dắt người xấu dạ thành ngay, 
Tình thương trí tuệ rộng bày 
Người thù kẻ ghét cũng đều độ qua. O 


Như Đẻ-bà-đạt-đa đó ky, 

Cũng được Ngài thọ ký Phật thân, 

Anh chàng Vô Não sát nhân, 
Cũng nhờ Phật độ ân cân quy y. 

Con vol đại ngu sĩ mê muội, 

Cũng nghe lời sám hồi theo chân, 

Vua A-xà-thế nhẫn tâm 
Giết cha, nhờ Phật ăn năn làm lành. O 


£xk 


THỊ KỆ CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT * 25 


Phật răn nhắc chớ lầm phương tiện, 
Tưởng cho là cứu cánh xưa nay, 
Nhớ đừng lầm lẫn ngón tay, 

Ngỡ là trăng tỏ bị mây khuất mờ. 
Vâng trăng dụ chân như Phật trí, 
Ngón tay là giáo lý kinh văn, 
Mượn tay đề thấy được trăng, 
Chớ cho tay trỏ là trăng mà lầm. 
Như thầy giỏi rõ nguồn cơn bệnh, 
Tùy bệnh tình mà định thuốc thang, 
Thông minh ngu độn, nghèo sang, 
Pháp môn hóa độ Phật ban chắng đồng. O 
3k 3£ sk 
Sự bình đăng điểm son đáng quý 
Trong tỉnh thân giáo lý Như Lai; 
Giàu nghèo, nam nữ: không hai 
Thảy đều bình đăng tỏ bày sáng trong. 
Rằng: máu đỏ đâu phân Ø1a1 câp, 
Vị mặn thì nước mắt ai hơn, 

Mỗi người tánh Phật sẵn mâm, 
Khả năng giác ngộ ngang bằng khác chi.O 


26 ° NGHI THỨC PHẬT ĐẢN 
Giáo hội Ngài không hè phân biệt, 
Nhận cả người hạ liệt xuất 1a, 
Ưu-ba-li trước vốn là, 

Thợ cạo, g1aI cấp nào ra thứ gì. 
Nhưng tu tập kiên trì chứng đắc, 
Nồi danh về giới đức nghiêm minh, 
Lại còn quả thánh viên thành, 

Quả là hiếm có thật tình quý thay. 
Như sen giữa bùn lầy nước bản, 
Hoa tươi hồng vẫn thoảng hương thơm, 
Giữa đời bể khô tang thương, 
Sang hèn đâu phải tự phương sinh thành. 

O 
3 3£ 3k 
Tám chục tuổi báo thân đã hết, 
Nhiệm vụ tròn phó chúc ra đi, 
Hoàn thành đại nguyện từ bị, 
Xa đời trần lụy đã vì độ sanh. 
Gọi A-nan một hôm Phật giảng, 
Đạo ta nay viên mãn cả TÔI, 
Nguyện xưa nay đã tròn lời, 


THỊ KỆ CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT * 27 


Bồn hàng đệ tử nhiều người “Vô sanh.” O 
Họ có thê thực hành giáo hóa, 
Đem pháp lành truyền bá nơi nƠI, 
Vô thường sắp đến nơi rồi, 

Thân ta cũng sắp đến hỏi tiêu tan. 
Giống như cỗ xe tản giả cỗi, 
Trước mượn dùng rong ruồi đó đây, 
Tạm dùng chở pháp bấy nay, 
Xong tồi còn tiếc thân này mà chi. O 

3k 3£ 3k 


Đã đến lúc ra đi thanh thản, 

Đã đến hồi hết vướng trần gian, 
Tin truyền nhập diệt vừa ban, 
Bốn hàng đệ tử bàng hoảng thiết tha. 
Có Tu-bạt-đà-la tám chục, 

Đến lễ Ngài xin được xuất gia, 
Trước hôi nhập diệt thế mà, 
Phật còn hóa độ ông đà “vô sanh.” O 

Các đệ tử vội về cho kịp, 
Chỉ văng ngài Ca-diếp xa thôi, 
Mọi người đông đủ cả rồi, 


28 °NGHI THỨC PHẬT ĐẢN 


Phật liên phó chúc, ban lời ra đi. 
Rằng: “Y bát trao về Ca-diếp, 
Giới luật coi muôn kiếp như Thầy, 
Mỗi kinh nêu lại câu này, 

“Chính tôi nghe được như vầy” đầu kinh. O 
Xá-lợi Phật chia thành tám khối, 
Mỗi phân dành gửi tới một vua, 

Gọi là nhớ chút duyên xưa, 
Tặng đều cho tám vị vua tỏ lòng. O 
3k 3£ sk 
Giáo pháp Phật cũng dường bó đuốc, 
Phải chính mình tự thắp mà đi, 
Nương theo chánh pháp hành trì, 
Tự mình giải thoát xa lìa tử sanh. 
Chớ dục vọng hoành hành tâm trĩ, 
Mọi sự đời chẳng quý mảy may, 
Sắc thân tan rã có ngày, 
Niết-bàn an lạc xưa nay trường tồn. O 


Mọi điều đã chúc ngôn chân thật, 
Phật an lòng từ biệt nhân gian, 


THỊ KỆ CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT * 29 


Hoa rừng muôn sắc huy hoảng, 
Rải lên trùm kín thân vàng yên hơi. 
Chim xao xác lưng trời quên tiếng, 
Vạn vật dường lưu luyễn Người đi, 

Đau buôn thay, phút biệt ly, 

Sắc thân cát bụi một khi vô thường. 
Bốn chín năm con đường hoằng pháp, 
Khắp kinh thành làng mạc từng đi, 
Gieo đây hạt giống từ bị, 

Đã thành lẽ sống tâm tri bao người. 
Nhờ trí tuệ rạng ngời soI sáng, 
Khiến bao người thoát nạn lầm than, 
Thâm nhuân khắp cả nhân gian, 
Bồn tâm rộng mở, tinh thần sáng ra. O 


Pháp Phật nói như sư tử rồng, 
Thú muôn loải nghe đến sợ oai, 
Như là sóng biên đêm ngày, 
Vang rên át tiếng bi ai côn trùng. 
Phật chỉ rõ con đường hạnh phúc 
Phải tự mình thắp đuốc mà đi; 
Dạy rành phương thuốc trị vì, 


30 ° NGHI THỨC PHẬT ĐẢN 


Uống hay không uống vị chi tự mình. 
Như biên cả mênh mông vô hạn, 
Vốn chỉ thuần vị mặn mà thôi, 
Cũng vây, vị pháp Như Lai, 
Một mùi “giải thoát” xa rời tử sinh! O 
Nam-mô Bồn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật. 
(3 lần, 3 xá) QOO 


6. KINH TINH HOA TRÍ TUỆ 


Quán Tự Tại thực hành trí tuệ, 
Bát-nhã ba-la-mật sáng ngời, 
Bấy giờ Bỏ-tát quán soi, 
Thấy rằng năm uấn ba đời đều không. O 
Vượt tất cả các vòng khô ách, 
Hãy nghe này, Xá-lợi-phất ông! 
Sắc nào có khác gì không, 

Không nảo khác sắc, sắc không vốn đông. O 
Cả thọ, tưởng, thức, hành cũng thế. 
Tánh chân không các pháp viên thành, 
Thảy đều chăng diệt, chăng sanh, 
Chăng nho, chăng sạch, chăng tăng giảm gì. O 
Trong chân không chắng hề có sắc. 
Chăng thọ, tưởng, hành, thức trong không. 
Mắt, tai, mũi, lưỡi, ý thân, 

Sắc, thanh, vị, xúc, pháp, hương không còn. 
Không nhãn thức đến không ý thức, 
Không vô minh hoặc hết-vô-minh, 
Không điều già chết chúng sanh, 
Hết già, hết chết thực tình cũng không. 


32 »NGHI THỨC PHẬT ĐẢN 


Không trí huệ cũng không chứng đắc, 
Bởi có gì là chỗ đắc đâu. 
Bấy lâu Bồ-tát dựa vào 
Trí ba-la-mật thắm sâu thực hành, 
Mọi chướng ngại quanh mình tan biến, 
Mọi việc đều chăng khiến hoảng kinh, 
Xa lìa mộng tưởng đảo điên, 
Niết-bàn rốt ráo an nhiên thanh nhàn. O 
Bát-nhã ấy rõ ràng trí tuệ, 
Mà ba đời chư Phật nương vào, 
Chứng thành quả giác tối cao, 
Nên xem Bát-nhã thâm sâu đó là: O 
Lời thần chú sâu xa bậc nhứt, 
Lời chú thần rất mực quang minh, 
Chú thân cao cả anh linh, 

Là lời thần chú thật tình cao siêu. 
Trừ dứt được mọi điều đau khô, 
Đúng như vầy muôn thuở không sai. 
Ngài liền tuyên nói chú nảy, 

Để người trì niệm sáng bảy chơn tâm: O 
Ga-tÊ ga-tÊ pa-ra-ga-tÊ pa-ra-săn-ga-tê 
bô-dh1 sva-ha (3 làn) QOO 


PHẢN HÒI HƯỚNG * 33 


7. KỆ TẮM PHẬT 

(Đọc liên tục cho đến khi từng người trong đại chúng theo 
thứ tự, hoàn tất việc dâng hoa và múc nước thơm tưới lên 
tượng Phật sơ sinh) 

Con nay tăm gội đức Như Lai 

Bậc trí trang nghiêm, công đức đây 

Cõi trược chúng sanh lìa uê nhiễm 

Trọn nên thân pháp vôn không haiI. 


Phật không sanh ở Ca-tỳ-la 

Cũng chăng qua đời tại Sa-la 

Sông chêt thong dong, nào quái ngại 

Bậc siêu sanh diệt: Sa-ky-a. 

Trăng tròn Ve-sak, cảnh xinh tươi 

Mừng Tât-đạt-đa sanh cõi đời 

Rông múa lượn quanh phun nước tăm 

Hoa sen nở ngát dưới chân Người. 
Nam-mô Bồn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật. O 


x*kx% 


34 ° NGHI THỨC PHẬT ĐẢN 


8. XƯỚNG LỄ CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT 
(Khi vị chủ lễ xướng xong môi bài kệ, đại chúng đông 
niệm và lạy danh hiệu đức Phật Thích-ca) 
Vừa khỏi địa ngục 
Đã phát tâm lành, 
Nhiều kiếp tu hành, 
Nhân tròn quả mãn. 
Chí tâm đảnh lễ Bồn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật 
Một đời bô xứ, 
Đâu-suất hiện thân, 
Hóa độ Ta-bà, 
Giáng sanh trần thê. 
Chí tâm đảnh lễ Bồn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật 


Từ trời Đâu-suất, 
Báo mộng Ma-gia 
Cưỡi vol1 sáu ngà, 
Vào trong tha1 mẹ. 
Chí tâm đảnh lễ Bồn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật 
Dưới gốc Vô ưu, 
Đản sanh thị hiện. 


PHẢN HÒI HƯỚNG °* 35 


Chín rồng phun nước, 
Bảy bước sen nâng. 
Chí tâm đảnh lễ Bồn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật 


Hiện hưởng dục lạc, 
Chán cảnh vô thường, 
Dạo chơi bốn phương, 
Thương đời đau khô. 
Chí tâm đảnh lễ Bỗn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật 


Nửa đêm vượt thành, 
Xuất gia tìm đạo, 
Tóc râu cạo sạch, 
Núi tuyết tu hành. 
Chí tâm đảnh lễ Bồn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật 


Dưới cây Bồ-đẻ, 
Hàng phục quân ma, 
Thấy ánh sao mai, 
Thành bậc Giác Ngộ. 
Chí tâm đảnh lễ Bồn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật 


36 ° NGHI THỨC PHẬT ĐẢN 


Bốn mươi chín năm, 
Độ sanh thuyết pháp, 
Ba thừa giáo hóa, 
Hạnh nguyện viên thành. 
Chí tâm đánh lễ Bồn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật 
Thị hiện Niết-bàn 
Dưới cây Ta-la, 
Để lại xá-lợi, 
Làm phước cho đời. 
Chí tâm đảnh lễ Bồn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật 


Hiện tọa đạo tràng, 
Ta-bà giáo chủ, 
Cha lành ba cối, 
Đạo sư muôn loài. 
Chí tâm đảnh lễ Bồn Sư Thích-ca Mâu¬ni Phật 


+ 


PHẢN HỘI HƯỚNG * 37 


9a. SÁM PHẬT ĐẢN 
(Hoặc đọc bài 9b) 

Nhớ lại thuở xa xưa 
Đắng đại bi cứu thế 
Đức Bồ-tát Thiện Huệ 
Bồ xứ tại Ta-bà 
Từ trời Đâu-suât-đà 
Quán nhân duyên thời tiết. 
Tịnh-phạn vương cung khuyết 
Ứng mộng thánh Ma-gia 
Cỡi voi trắng sáu ngà 
Mang thánh thai Bồ-tát 
Trong vườn hoa thơm ngắt 
Một buôi sáng tỉnh sương 
Hoàng hậu đi dạo vườn 
Bỗng hạ sanh thái tử. 
Tin vui truyền khắp xứ 
Răắng hoàng hậu sanh con 
Mừng vuI cả nước non 
Hân hoan cùng vũ trụ 
Hàng chư thiên ca vũ 


38 ° NGHI THỨC PHẬT ĐẢN 
Các tầng trời rãi bông 
Tắm thân có nước chín rồng 
Đỡ gót có sen bảy đóa. 
Ứng thân mở đường giáo hóa 
Linh tích báo việc độ sanh 
Ít có mộng đẹp điềm lành 
Chăng không tình thương đạo đức 
“Trong ngoài thế gian đệ nhất 
Trên dưới trời đất độc tôn.” 
Từ đó: 
Cỏ cây chờ Thánh gọi hồn 
Người vật đợi Thầy truyên đạo. 
Nhân gian có thêm đạo Phật 
Thiên hạ không thiêu thánh hiền 
Kiếp sống giảm bớt não phiền 
Cuộc đời tăng thêm lợi lạc. 
Phật đản hôm nay khai mạc 
Trăng tròn mùa hạ tháng tư 
Hương thơm phụng hiến một lư 
Hoa quí cúng dường mây phẩm. 
Trước điện cúi đầu suy gầm 


PHẢN HÒI HƯỚNG °* 39 


Công ơn giáo hóa cao dày 

Dưới tòa ngửa mặt tỏ bày 

Hạnh nguyện tín tâm kiên có. 
Chớ tạo ác duyên đau khổ 

Nên xây thiện nghiệp an vui 

Gập ghênh đường Thánh không lui 
Tăm tôi ngõ phàm chớ tới. 

Việc làm: tự tha lưỡng lợi 

Ý nghĩ: mê ngộ phân minh 
Thương người giúp vật như mình 
Trọng mạng quý thân của chúng 
Thực hiện từ bị diệu dụng 

Trau dôi trí tuệ thần thông 

Đạo nghiệp mong thuở thành công 
Phước duyên đợi ngày mỹ mãn. 
Hôm nay đón mừng Phật đản 
Thành tâm tán tụng hồng danh 
Giờ này rước lễ đản sanh 

Cung kính quan chiêm bảo tượng 
VỊ thánh muôn đời vô thượng 
Bậc thây ba cõi tối cao 


40 ° NGHI THỨC PHẬT ĐẢN 


Giáng thần văng vặc trăng sao 

Hạ sanh huy hoàng mặt nhật. 

Chúng con và tất cả chúng sanh 

Sống kiếp hậu sanh thiếu đức 

Sanh thời mạt pháp ít duyên 

Rất may gặp được từ thuyền 

Tốt phước đón nhằm pháp giá 

Mong ơn đạo sư giáo hóa 

Thắm nhuân lẽ đạo nhiệm mâu 

Thỏa lòng bao thuở nguyện cầu 

Vui sống một đời giải thoát. 

Cúi mong Thế Tôn Đại Giác 

Nhủ lòng thương xót chứng minh. 
Nam-mô Bồn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật. O 


PHẢN HÒI HƯỚNG * 41 


9b. SÁM KHÁNH ĐẢN 

(Hoặc đọc bài 9a) 

Đệ tử hôm nay 

Gặp ngày Phật đản 

Một dạ vui mừng 

Cúi đầu đảnh lễ: 

Thập phương tam thế 

Điều ngự Như Lai 

Cùng thánh hiền tăng. 

Chúng con và pháp giới chúng sanh 

Bởi thiểu nhân lành 

Thảy đều sa đọa 

Tham sân chấp ngã 

Quên hăn đường về 

Tình ái sĩ mê 

Tủ trong lục đạo 

Trăm dây phiền não 

Nghiệp báo không cùng. 

Nay nhờ Phật tổ năng nhơn 

Dã lòng thương xót 

Không nỡ sinh linh thiêu phước 


42 »NGHI THỨC PHẬT ĐẢN 


Nặng kiếp luân hồi 

Đêm dày tăm tối 

Đuốc tuệ rạng soi 

Nguyện cứu muôn loài 

Pháp dùng phương tiện 

Ta-bà thị hiện 

Thích chủng thọ sanh 

Thánh Ma-gia mộng ứng điểm lành 
Vua TỊnh-phạn phước sanh con thảo 
Ba mươi hai tướng hảo 

Vừa mười chín tuổi xuân 

Lòng từ ái cực thuần 

Chí xuất trần quá mạnh. 

Ngai vàng quyết tránh 

Tìm lối xuất gia 

Sáu năm khô hạnh rừng giả 

Bảy thất nghiêm tinh thiền tọa 
Chứng thành đạo quả 

Hàng phục ma bình 

Ba cõi đều dậy tiếng hoan nghênh 
Muôn vật thảy nhờ ơn tế độ. O 


PHẢN HÒI HƯỚNG * 43 


Chúng con nguyện: 
Dứt bỏ lục tình gây khô 
Học đòi đức tánh quang minh 
Cúi xin Phật tổ giám thành 
Từ bị gia hộ 
Chúng con và pháp giới chúng sanh 
Chóng thành đạo quả. 
Nam-mô Bồn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật. O 


10. MƯỜI NGUYỆN PHỔ HIỂN 


Một nguyên kính lễ Như Lai 
Hai nguyễn xưng tán công dày Thế Tôn 
Ba nguyên tu phước cúng dường 
Bốn nguyên sám hồi nghiệp vương tội trần 
Năm nguyền tùy hỷ công huân 
Sáu nguyên thỉnh chuyền pháp luân độ đời 
Bảy nguyên thỉnh Phật ở đời 
Tám nguyền học Phật, cho ngời tâm linh 
Chín nguyên hằng thuận chúng sinh 
Mười nguyên hồi hướng phước lành 
khắp nơi. O 


44 »* NGHI THỨC PHẬT ĐÁN 


11. HỒI HƯỚNG CÔNG ĐỨC 
Tắm Phật là hạnh tốt lành, 
Vô biên phước đức săn dành chúng sanh. 
Nguyện cho tât cả hàm linh, 
Thảy đều tỏ ngộ phâm kinh diệu huyện. O 


Nguyện tiêu ba chướng não phiên, 
Được nguồn trí tuệ, phá xiềng vô minh. 
Nguyện trừ tội chướng điêu linh, 
Hạnh lành Bồ-tát thường tinh tắn làm. 


Nguyện đem công đức hiện tiên, 
Hướng về khắp cả các miền gần xa. 
Con và cha mẹ, ông bà, 

Chúng sanh giác ngộ, chan hòa pháp thân 

(3 xá) QO(O 


PHẢN HÒI HƯỚNG °* 45 


12. LỜI NGUYỆN CUỐI 
(Chủ lễ quỳ chắp tay, tha thiết nguyện. Đại chúng mặc niệm) 
Nam-mô Bồn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật. O 
Kính lễ Thể Tôn 
Cáo chủ Ta-bà 
Tu tập nhiêu kiếp lâu xa 
Rồi từ Đâu-suất giáng trần 
GIả từ ngôi vị quôc vương 
Chuyên tâm ngồi thiền 
Hàng phục ma quân 
Một sáng sao mai vừa mọc 
Đạo giác ngộ viên thành 
Rồi hoằng pháp độ sanh. 
Các bậc hiền thánh tu theo 
Vô sanh đã chứng. 
Chúng con quy hướng nhất tâm 
Vô sanh sẽ chứng. O 
Hôm nay nhân ngày Phật đản, chúng con 
trì nệm hồng danh, xưng dương công đức 
của Người. Kính xin Người từ bi gia hộ: 


46 ° NGHI THỨC PHẬT ĐẢN 


Ánh đạo vàng ngày càng tỏ rạng 

Bánh xe pháp chuyển khắp muôn nơi 
Tông phong mãi mãi vàng son 

Tổ nghiệp đời đời vững mạnh 

Tăng mĩ, đạo lực thậm thâm, 

Phật tử, tín tâm kiên cố. 

Nguyện nhà nhà hạnh phúc, an khang, 
Câu đất nước hòa bình, hưng thịnh. 
Năm châu an lạc, bốn biển thanh bình, 
Tình với vô tình đều thành Phật đạo. O 


(Đại chúng đồng niệm) 


Nam-mô Thường Trụ Tam Bảo. ¿a xá QOO 


PHẢN HÒI HƯỚNG * 47 


13. Đ“NH LỄ BA NGÔI BÁU 
(Đại chúng đứng dậy, chắp tay trang nghiêm, cùng tụng và lạy) 
Con xin nương tựa Phật, 
Bậc Phước Trí Viên Thành, 
Cầu tất cả chúng sanh 
Giác ngộ, phát tâm lành. (1 lạy) O 


Con xin nương tựa Pháp, 

Nguồn tuệ giác, từ bị, 

Cầu tất cả chúng sanh 

Hiểu đạo, tỏ nguồn tâm. (1 lạy) O 


Con xIn nương tựa Tăng, 

Đoàn thê sống an vui, 

Cầu tất cả chúng sanh 

Hòa hợp, thương mến nhau. ( lạy) Q 


MƯỜI CÔNG ĐỨC ẤN TỐNG KINH 


Một là, những tội lỗi đã gây ra từ trước đến nay được tiêu 
trừ; nêu như đã mang những nghiệp duyên nặng nê thì sẽ được 
chuyên hóa thành nhẹ nhàng. 


Hai là, thường được các thiện Thân ủng hộ, tránh được các 
tai ương hoạn nạn, ôn dịch, nước, lửa, trộm cướp, đao binh, 
tù ngục... 


Ba là, vĩnh viễn tránh khỏi những quả báu đau khô, oán cừu 
oan trái của nhiêu đời và hiện tại. 

Bôn là, Long Thiên Hộ Pháp thường gia hộ nên những loải 
Dạ-xoa, ác quỷ, răn độc, hùm beo đêu tránh xa, không dám 
nhiêu hại. 


Năm là, thân và tâm luôn được an vui, ngày không gặp việc 
nguy khốn, đêm ngủ không thấy ác mộng, diện mạo hiền sáng, 
mạnh khỏe, an lành, việc làm thuận lợi, kết quả tốt đẹp. 


Sáu là, tâm không mong cầu phước báu giàu sang, nhưng 
tự nhiên cơm ăn áo mặc được đầy đủ, gia đình trên thuận dưới 
hòa, con cháu đời đời hưởng lộc. 

Bảy là, lời nói cho đến việc làm đều khiến mọi người sinh 
tâm vui vẻ, đi đến đâu cũng được mọi người chào đón niềm 
nở, kính mến, khen ngợi và tin tưởng. 

Tám là, nếu mắc phải những chứng bệnh mê muội thì sẽ 
được trở nên thông minh lanh lợi, thân thể luôn được cường 
tráng khỏe mạnh, nếu phải ở những nơi thâm sơn biên địa, thì 
những nơi ấy cũng trở nên thịnh vượng, sung túc. Tâm thức luôn 
hướng về chánh đạo, sau khi mạng chung sẽ được sinh thiên. 


Chín là, khi tái sinh nếu là nam thì sẽ trở thành vương tôn 
công tử, nêu là nữ thì sẽ trở thành thiện mỹ nhân, tướng mạo 
đoan trang, tâm trí siêu việt, phước lộc tròn đây. 


Mười là, thương tất cả chúng sinh như thân bằng quyến 
thuộc, vì chúng sinh mà gieo trồng tất cả căn lành. Nhờ công 
đức ấy mà thường gặp được các Đức Phật, nghe pháp, siêng 
năng tu tập, cuối cùng được thành Phật quả. 


Ấn Quang Tổ Sư dạy: Ấn tống kinh được vô lượng công 
đức như vậy, nên vào những dịp chúc thọ, thành hôn, cầu 
phước, cầu tiêu trừ tật bệnh, cầu siêu độ hương linh... hãy 
tinh tắn phát tâm bồ-đề, ấn tống kinh điển, để gieo trồng cội 
phước cho chính mình và thân bằng quyến thuộc. 


3k;‡k‡k 


NHÀ XUẤT BẢN HÒNG ĐỨC 
Địa chỉ: 65 Tràng Thị, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 
Emarl: nhaxuatbanhongduc(@yahoo.com 
nhaxuatbanhongduc6S5(@gmail.com 
Điện thoại: 024.39260024 - Fax: 024.39260031 


NGHI THỨC PHẬT ĐẢN 
Thích Nhật Từ biên soạn 


tk 


Chịu trách nhiệm xuất bản 
Giám đốc BÙI VIỆT BẮC 
Chịu trách nhiệm nội dung 
Tổng biên tập LÝ BÁ TOÀN 
Biên tập: Phan Thị Ngọc Minh 
Trình bày: Ngọc Ánh 


Đối tác liên kết: 
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KHAI TUỆ 
92 Nguyễn Chí Thanh, P.3, Q.10, TP.HCM 


In 2.000 cuốn, khổ 14x20 em, tại Công ty CP In Người Lao Động, 
195 Lê Quang Sung, P.6, Q.6, TP.HCM. Số XNĐKXB: 4167 - 
2017/CXBIPH/97 - 101/HĐÐ. Số QĐXB của NXB: 373/QĐÐ- 
NXBHĐ cấp ngày 28-11-2017. In xong và nộp lưu chiêu 2017. 
Mã số sách tiêu chuẩn quốc tế (ISBN): 978-604-89-1706-7 


